TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY (MTCT) 

ĐẺ TÍNH GIỚI HẠN 

• 

Kiến thức giới hạn dãy số và giới hạn hàm số là cơ sở của của hai phép tính 
đạo hàm và tích phân ở phổ thông trung học .Kiến thức vế giới hạn không những 
khó đối với người học mà còn khó đối với người dạy .Trong tình hình hiện nay để 
cập nhật phù hợp thi trắc nghiệm .Để giúp giăm bớt khó khăn nên tôi soạn đề tài 
này. 

Giải pháp thực hiện bằng máy tính cầm tay (MTCT) để tính giới hạn Dãy số: 

Quy ước : trong máy tính không có biến n nên ta ghi X thay cho n . 

• Gặp hằng số : Cxio 10 ,Cxio 20 .... đọc là (dấu của C) nhân vô cực với c 
là hằng số ( chú ý có thể lớn hơn 10). 

ví dụ -5xio 10 ( đọc là âm vô cực ghi -oo) 

• Gặp hằng số Cxio -12 đọc là 0 ( Chú ý số mũ có thể nhỏ hơn - 10 ). 
ví dụ: 15x10 12 đọc là 0 

A . Dãy có giới hạn là 0 

• Ví dụ 1 : lim máy ghi: ( calc X ? nhập 10 10 [=] 

n+5 x+5 

Kq: 9.99999995 xlO“ n ta đọc là 0 

Cách bấm máy : 

Nhập vào máy tính: (sau khi đã mở máy) 

ÍW1ÍT1 F)1 [TI 1)1 íã*] ÍAĨPHÃÌ m (▼) ÍÃĨPHÃÌ m 1+1 Í5i 

Màn hình sẽ xuất hiện: 



Sau đó nhập: ICALCl , màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con số khác ở 
dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 1 

















TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


X? 

lxm 10 


Ta nhập tiếp: [T] [0] (#3 m ÍÕỊ [=1 
Màn hình sẽ xuất hiện: 



Kq: 9.99999995 xlO“ n ta đọc là 0 

Vậy limtí- = 0 
n + 5 

, (-1 )"cosn « (-l) x cosx , . _ ~ 

• Ví dụ 2 : lim ~~ — nếu nhập _ — —calc như trên máy sẽ 

n +1 X +1 

Math ERROR 

Vận dụng định lý 1 Nếu \u n \< v n với mọi n và lim v n = 0thì limM„ =0. 

- Ta chỉ cần ghi 1 calc X ? nhập 10 10 [=] kết quả lxicr 20 đọc là 0 

X +ỉ 

(-l)"cosn - 
Vậy lim \ — — = 0 

n 2 +1 

1V , . (-]Y 

• Ví dụ 3: lim v ; máv ghi - calc X ? 100 kq: 3.84430...26xl0“ 31 

— — 2" +1 2*+l 

đọc là 0 

Cách bấm máy : 

^ Nhập vào máy tính: (sau khi đã mở máy) 

íiimRmmí^iíALMìmc^íTìí^i^íÃLMìmmm 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 2 
























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


Màn hình sẽ xuất hiện: 


(-1Ì* 

2* + l 


Sau đó nhập: ICALCl , màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con số khác ở 
dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 


X? 


Hs.th 


XI ũ 


10 


^ Ta nhập tiếp: m ÍÕ1ÍÕ11=1 
Màn hình sẽ xuất hiện: 


Math Ả 


(-1Ì* 

2^ + 1 

7.8886Ũ9Ũ52xm 31 


Vậy lim ^ = 0 
2 X +1 


BÀI TẦP TƯƠNG TƯ : Tìm các giới hạn 

1. lim ——^ 2.lim ^—^7 S.lim^ 

n 2n-ỉ n + 5 


B.Giới hạn hữu hạn : 


• Ví dụ 1: lim 


2 + 


(-!)• 

n + 2 


máy ghi: 2 + 


(-1)' 


n + 2 


calc X ? nhập ÌO 10 [=] kq là 2 


4. lim 


cos2 n 
n 3 +1 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 3 
































TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


Cách bấm máy : 

Nhập vào máy tính: ©GHEsDCDOCĨlCDỊ#!) 1ALPHAỊ m (▼) ỊALPHAl m í+ì ÍTỊ 
Màn hình sẽ xuất hiện: 



^ Sau đó nhập: ICALCl . màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con số khác ở 
dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 

0 Mn.th 

X? 

|ị 

Ta nhập tiếp: 0 [0] (#3 m RTỊ [=1 
Màn hình sẽ xuất hiện: 


2 + 


(-lì* 

X+2 


Hĩth Jấ 


vậy lim 


2 + 


(- 1 )" 


n + 2 

• Ví dụ 2: lim 


=2 

^sin 3 n 


V 


4n 


= -1 VÌ 


nên lim 


sin 3n 
4n 


-1 


= -l 


sin 3 n 


4 n 


<- mà lim- = 0khi đó lim (-1)=-1 

n n 


Ví dụ 3 lim 


n 2 -3n + 5 


2n 2 -l 

Cách bấm máy : 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trong 4 

































TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


^ Nhập vào máy tính: 

m ÍÃĨPHAÌ ÍT 1 íãì (21 (R) R Í31 ÍÃĨPHÃI m Í+I Í5i (▼) in ÍÃLPỈỈÃÌ m í^ 5 ] ÍTI (R) R m 
Màn hình sẽ xuất hiện: 


K 2 -3K+5 

2 * 2-11 


Math 


^ Sau đó nhập: ICALCl . màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con số khác 
ở dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 



Ta nhập tiếp: ỊT) ỊỊT) (#3 m m f=| 
Màn hình sẽ xuất hiện: 


*2-3*+5 

2 * 2-1 ^ 

2 

n 2 -3n + 5 n r- 

vậy lim —— = 0.5 

2n 2 -ì 


Ví dụ 4 : lim 


1/Ó7' cách bấm máy tương tư cho các ví du sau: 

-2n 3 -4n 2 +3n + 3 , -2n 3 -4n 2 +3n + 3 


Vậy lim 


im- - —3 - máy ghi 

n 3 -5n + l 

calc X ? nhập 10 15 [=] Kqlà-2 

■ 2ft 3 — 4n 2 + 3 n + 3 2 

n 3 — 5 n + 7 


■5n + 7 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trong 5 























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


• Ví dụ 5 : máy ghi lim 


2 X+1 -3 A +11 


> 1+2 


) n+ì 


Vậy : lim 


3" +11 


ị n+2 


+ 2 n+3 -4 


+ 2 
-1 
9~ 


X+3 


calc x=100 kq —- 

4 9 


wí . c . 13.3"-15 , 13x3 x -15 , V, inn fi 

• Ví dụ 6: lim ———— máy ghi ---V calc X ? nhập 100 = 

3.2" +4.5" 3x2 x +4.5 x LJ 

3.19755...X10” 17 đọc là 0 . 

Vậy lim = 0 ( chú ý dấu nhân không ghi dấu chấm ) 


c. Giới han vô cưc : 

-ft 3 -3n + 5 -ft 3 -3n + 5 

• Ví dụ 1: lim -T—- mávghi-T—- 

2« 2 +ll 2n 2 +ll 

calc X ? nhập 10 15 [=] kq -5xio 14 đọc là âm vô cực 

.. ,. -n 3 —3n + 5 

vặy lim — — — = -00 
2« 2 +ll 

Cách bấm máy : 

^ Nhập vào máy tính: 

ÍMÌ ÍHÌ ÍẤỈMl ITI í~3l (R) R í~3l ÍIphấì ITI í+ì ÍTỊ (^) [Tì ÍIphấì [Tì í^ì í+ì rn ỊTỊ 

Màn hình sẽ xuất hiện: 



^ Sau đó nhập: ICALCl , màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con số khác 
ở dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 



Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 6 




























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


■*“ Ta nhập tiếp: m fÕ1 í^ 5 ] m m f=1 

Màn hình sẽ xuất hiện: 


ị 

0 Mn.th ả 

-K 3 -3K+5 

2*2+11 

Ị -5xml4 


/V — ĨI^ — 3 n + 5 

vay lim -—-= -00 

2n 2 +ll 

• Ví dụ 2 : limÍ5n 2 -3n + l) máv ghi : Ì5n 2 -3n + l) 

calc X ? nhập 10 15 [=] kq là 5xio 30 (Đọc là dương vô cực ) 

Cách bấm máv: 

^ Nhập vào máy tính: 

(Ã) (ặịphạ) (TI (#3 r [31 ÍÃĨPHÃÌ m 1+1 m 

Màn hình sẽ xuất hiện: 


0 Math 

5X £ -3X+1 


Sau đó nhập: ICALCl, mà 
dòng hiển thị, không ảnh 

ặ 

n hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ XI 
hưởng đến quá trình bấm máy) 

Jất hiện con số khác ở 

0 Math 

X? 

1 lxinis 


Ta nhập tiếp: m fÕ1 í^ 5 ] m m f=1 

Màn hình sẽ xuất hiện: 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trong 7 





















TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


5X 2 -3X+1 

5xm 30 


Vậy lim 


— V? — 3 n + 5 
2n 2 +ll 


= +00 


• Ví dụ 3 : lim yÍ3n 4 +5 ~n 2 +n -1 máy ghi : V3n+5+Tfĩ-ĩ 

calc X ? nhập 10 15 [=] kq :1.73205...08xio 30 ( đọc là dương vô cực ) 

Vậy : lim a/3/t 4 +5n 2 + ft —1 = +00 

(Nhập tương tự ví dụ 2) 

*Nếu với f(n) ,g(n) là các đa thức theo n. Ta chú ý đến số hạng 

8 \ n ) 

chứa mũ cao nhất của n trong từng biểu thứcf(n),g(n) 

• Ví dụ 1: lim — —— máy ghi ^ calc X ? nhập 10 15 f=l kq: 

3n 2 -5 3 n 2 LJ 

-6.66666667 xio 14 (đọc là âm vô cực ) 

Cách bấm máy : 

Nhập vào máy tính: 

ÍMÌ ITI ỊIphãì [TI í^*l ITI (▼) ITỊ ỊãEphãì ITI Í^Ị 

Màn hình sẽ xuất hiện: 


-2K 3 

3K 2 I 


^ Sau đó nhập: ICALCl . màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con số 
khác ở dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 8 
























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


X? 


lxmis 


Ta nhập tiếp: m nn EẼ 5 ] m m f=1 

Màn hình sẽ xuất hiện: 


-2Kp 

3_x 2 _ 

-6.666666667xiũ 14 


. , Am _ - 2n 3 +3n-2 

Vạy lùn —7 ——— = -00 

3n 2 -5 

Tương tự cho các ví dụ bên dưới 

• Ví_du_2 :lim — -5n + 8 m áyghi^— calc X ? nhập 10 15 [=] kq lxio 30 

ft + 12 n 

( đọc là dương vô cực ) 

.Vn 6 -7n 3 -5ft + 8 

Vậy lim-——-= +00 

n + 12 

• Ví dụ 3: lim 3 ” +1 máv calc X ? 100 [=1 4065611 ..xio 17 đọc là + 00 . 

2" -1 2* -1 

* CHÚ Ỷ : Gặp a n nhập n = 100 

3" +1 

Vậy lim 4-Tị = +00 
2" -1 


Ví dụ 4 : lim 


n 2 +4n-5 
3ft 3 + H 2 + 7 


máy ghi 


3 n 3 


vậy lim 


n 2 +4n-5 
3n 3 + H +7 


= 0 


calc X ? nhập 10 15 [=] kq :0 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 9 






























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


\t' I p |. V 2 ỉì +3^2 2 / 1 « \/—// I "5 1 A 1 r\i5 r 1 I,. '\Í2 

• Ví dụ 5 : lim máy ghi calc X ? nhập 10 5 [=J kq:-fi 

2n — n + 3 2n 2 

Nếu gặp dạng tống- hiệu hai căn cần chú ý lượng liên hợp rút gọn trước 
khi áp dụng dạng trên. 

• Ví du 1 : lim ị^ín 2 + 72 + 1 — nj ta có Ịa/t 2 2 + 72 +1 — nj= / — - “1 máy 

Ụn 2 + 22 + 1 + 22j 

ghi—calc X ? nhập 10 15 [=] kq:^ 

V72 2 + 72 2 


Vậy limỊvn 2 + n +1 - nj= 2- 

• Ví du 2 : lim — , - , ta co — . - . — a/ 72 + 2 + ~ 2y[n 

yln + 2 — ^/72 +1 \ n 2 — -^72 +1 

Mà lim yfn = +GO 

Vậy : lim . 2--= = +00 

yln + 2 - v« +1 

• Ví dụ 3 : lim 1 máy ghi 1 calc X ? nhập 1Q 15 [=] 

V 322 + 2 — *v 222 + 1 V 3/2 — V 222 

kq: 0 vậy: lim 1 = 0 ( các hệ số trước n lệch nhau không 

•V 372 + 2 — -V 2t2 +1 

Cần nhân lượng liên hợp. 

»*£■ <■ |. "N /72 + 1 VnTT / 1 • '\Ị~rĩ I -1 1 A 'ir .15 

• Ví dụ 4 : lim- — 1 —7 - máy ghi:—-—— calc X ? nhập 10 

3n + 2 3 72 

H kq: ỉ 

Bài tập rèn luyện : 

Tìm các giới hạn sau: 

l.lim 4 "'-": 1 (KQ:2) 2.1im^Z±|i+ (KQ:0) 

3 + 2n 2 1 - 2 t2 2 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 10 














































TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


3. lim 


n + 1 


(KQ: +00) 


4.1im(Vn 2 +n-Vn 2 -l)(KQ: i ) 


5.lim 2n ^ 3n \ +[ (KQ: -3) 


3 . 2 

n +n 


(K Q: ạ, 

1 /l„5 ' /I ’ 


1-4 n 


(KQ: -1) 

H + 3 


3 « _ 4 " +1 

8. lim ^ _ (KQ: -1) 

2.4"+2" 


B. GIỚI HẠN HÀM số 

1 .GIỞI HAN HÀM SỐ TAI MÔT ĐIÊM: 

Lim /(x) Nếu f(x) xác định tại Xo viết f(x) calc ? Xo [=] f(x 0 ) 

x^>x 0 

• Ví dụ 1 : lim (x 3 +5x 2 +10jc) máy viết: (jt 3 +5.X 2 +10jc) calcX? 2 [=] 


48 

Cách bấm máy : 

^ Nhập vào máy tính: 

ÍÃLPHÃÌ (>1 f3l CR) (+1 [~5l ÍÃLPHÃ1 m r^l [+1 rn fõi ÍÃLPHÃÌ m 
Màn hình sẽ xuất hiện: 


X 3 +5X 2 +10X 


^ Sau đó nhập: ICALCl . màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con 

số khác ở dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 

— 

0 

X? 

Ị Ị W5 

^ Ta nhập tiếp: (T) (=1 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 11 


























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


Màn hình sẽ xuất hiện: 

X 3 +5X 2 +lo"x 


48 


Vậy lim x ^ 2 (x 3 +5x 2 +10x)=48 

Tương tự cho ví dụ 2 


Ví dụ 2: lim 


ix 2 


■5x + 6 


X->1 


x-2 


= -V2 = /(1) 


2. CÁC DANG VỒ ĐINH: 


2.1 Dạng n Khi tìm lim^ 0 


mà /(*„) = 0 và g(x 0 ) = 0 


• Ví dụ 3 : lim 


x ^ 2 X 2 -3x + 2 


máy ghi 


X 


X — 3x + 2 


calc X ? nhập 


2,000001 (lớn hơn 2 một tí ti ) máy hiện 3,999997 làm tròn đọc là 4 
hay nhập x= 1,999999999 ( nhỏ hơn 2 một tí ti) [=] 4 
Cách bẩm máy : 

^ Nhập vào máy tính: 

m ÍÃLPHAl HẼ*] RII41 (▼) IÃĨPHÃ1 m í^ì R [TI ÍÃĨPHÃÌ m 1+1ITỊ 
Màn hình sẽ xuất hiện: 


4 

X2-3X+2Ỉ 


^ Sau đó nhập: ICALCl . màn hình sẽ xuất hiện: (có thể sẽ xuất hiện con 
số khác ở dòng hiển thị, không ảnh hưởng đến quá trình bấm máy) 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 12 























TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 



Ta nhập tiếp: ỈTirnrõirõirõlíTlíTlíTIÍ^I 

Màn hình sẽ xuất hiện: 





0 Math À 

K2-3K+2 

3.999997 


Vậy lim ^2 


X 2 -4 
X 2 -3x + 2 


= 4 


Tương tự cho các ví dụ tiếp theo 

x 3 -3x + 2 _ , x 3 -3x + 2 . 

• Ví dụ 4 : lim A ' máy ghi " ca\cX? 

X - 4x + 3 X - 4x + 3 

Nhập 0,9999999 [=] ị Vậy liir. ■ - x ] ~ 3x + 2 =ị 

L J 2 1 X 4 - 4x + 3 2 


• Ví dụ 5: lim 


X 4 -X 2 -72 


X — >3 


máy ghi 


X 4 - X 2 - 72 


calc X ? nhập 


X - 2x - 3 X - 2x - 3 

3,0000001 kq :25,50000069 đọc là 25,5 hoặc nhập 2,9999999 

kq : 25,49999993 đọc là 25,5 

WÃ „ 1: __ X 4 -X 2 -72 51 

Vậy lim ^3 — --- = — 


• Ví dụ 6: lim 


2x-3 2 

í 2 


X — 


1 


vx -1 x — \j 

1,000000001 [=] KQ.: 

f 1 


máy ghi 

-1 


í 2 

V 


1 


X 2 -1 X — 1 


calc X ? nhập 


• Ví dụ 7 : lim^ 

yỉ-x 1-x 

1,000000001 [=] -1 KQ: -1 


1 — X 1 — X y 


3 3 , ( 1 

máy ghi 


1 — X 1-x 3 


calc X ? nhập 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 13 










































TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 


• Ví du 8: lim. —— máy ghi -—— calc 

x—a x-a 

chọn a = 0 khi đó x-»0kq:0 
chọn a =1 khi đó X->1 kq :4=4xi 3 
chọn a = 2 khi đó x->2 kq:32=4x2 3 
chọn a = 3 khi đó x->3 kq :108 =4x3 3 

Vậy lim x _ ya ~~~ = 4a 3 
x — a 


Nhận xét bài nầy thực hiện phép chia giải tự luận nhẹ hơn ! 
Bảng chia Hoc ne 


Hệ số của 

X 

1 

0 

0 

0 

-a 4 

a 

1 

a 

a 2 

a 3 

0 


(x — aịx 3 +ax 2 +a 2 x + a ĩ ) / 3 . 2 . 2 . A 2 

lim x ^ a --—-——-- = lim x _ fa (x +ax +a x + a 1=4 a 

x — a 

2.2 DẠNG: — Thường gặp khi X -» ±00 nếu dạng không chứa căn bậc 

00 g(x) 

chằn thì tính như giới hạn dãy Chỉ khác n thay bằng X, khi X -» -00 nhập 

-ÌO 10 

ỵ ^ — 9 r 4- 9 ^ ỵ — 9 r 4- 9 _^ 

• Ví du 1: lim _r—-r— máv ghi calc X ? 10 20 KQ: — 

-2x 3 +2x 2 -1 -2x 3 +2x 2 -1 2 


• Ví dụ 2: lim^_ x „ 3x +1 máy ghi: x „ — — calc X ? -IO 10 KQ: + oo 

-x 3 +2x-2 - X 3 + 2x - 2 

• Ví dụ 3: lim, ^ x „ 3x — máyghi: x „ — — calcXPlO 10 KQ: 

- X 3 + 2x - 2 -X 3 +2x-2 

— lx 10 20 — > —co (đọc là trừ vô cực) 

• Ví dụ 4 : lim mávghi ^* 2 ~ 3 * + 2 * calcX? -10 20 KQ : - 

3x -1 3x-l 3 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 14 

































TÌM GIỚI HẠN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY 




Ví dụ 5 : lim 


a/4x 2 - 2x +1 + 2-x 
V9x 2 —3x + 2x 


THI: 

TH2: ]im x ^ 0 


Vĩx 2 -2x + l + 2-x 
Võx 2 — 3x + 2x 
y[Ãx — 2x +1 + 2 — X 
Võx 2 — 3 x + 2x 


CALC X ? 10 20 (trong căn) KQ: ^ 
CALCX? -10 20 KQ:3 


• Ví du 6 : lim x ^. +co (a/x 2 +X + 1 -x) dạng (oo-oo) 

Máy ghi = — CALCX? 10 20 KQ i 


• Ví du 7: lim (Vx 2 + X +1 - x) Khi đó không phải dạng (oo-oo) . nên không 
cần nhân lượng liên hợp 

Máy ghi : (Vx 2 +X + 1 - x) CALC -10 20 KQ. 2X10 20 đọc là + 00 . 


Giáo viên thực hiện: Nguyễn Văn Phép 


Trang 15 
























